


NHUT CHI MAI 
Thich Chan Tué 


Chao mừng các ban đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Muc luc 


NHỨT CHI MAI 


Thich Chan Tué 


NHỨT CHI MAI 


3x} Xã 3X 
ES ah A HN 
EAN S{ y 
HBS où 3v 
TEL" 


*% 
3 
& 
Bi 
te 
# 
K5 





Trong dịp năm hết tết đến, mọi người đều nhắc đến hoa mai. 
Trong văn học dai chúng, cũng như văn học Phật giáo, có 
nhiều bài văn bài thơ cảm tác về mùa xuân thường đề cập 
đến hoa mai. 


Những van thơ bất hu, những ang van trac tuyệt đi vào lòng 
người thường được nhắc tới, những câu thơ tuyệt bích trong 
thi ca Thiền học về không gian và thời gian, như bài thi kệ 
"Cáo tật thị chúng" của Mãn Giác Thiền sư: 





Xuân khứ bách hoa lạc 
Xuân đáo bách hoa khai 
Sự trục nhãn tiền quá 
Lão tùng đầu thượng lai 
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận 
Đình tiền tạc dạ nhứt chỉ mai 


tạm dịch: 





Xuan di tram hoa roi 
Xuân đến tram hoa nở 
Việc đời qua trước mắt 


Già theo đến trên đầu 

Chớ bảo xuân qua hoa rụng hết 
Đêm qua sân trước một nhành mai 
(Thich-Chan-Tué) 


Thiền sư Man Giác (1052 - 1096) họ Nguyễn tên Trường, 
người xứ Lũng Chiền, làng An Cách, con của Trung Thư Viên 
Ngoại Lang Hoài Tố, ham học, từ trẻ đã học hỏi nhiều và 
thông hiểu về Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo, được vua Lý 
Nhân Tông khen ngợi, triệu vào cung và ban cho tên Hoài 
Tín. Sau đó xuất gia, thuộc dòng thiền Vô Ngôn Thông, thế 
hệ thứ 8. Vua Lý Nhân Tông và Hoàng Hậu rất mến trọng sư, 
cho xây một cảnh chùa cạnh cung Cảnh Hưng để tiện việc 


tham hỏi về Phat hoc. Thiền sư mất năm 45 tuổi. Vua ban 
hiệu là Man Giác. Rất tiếc các sáng tác của sư không còn giữ 
lại, chỉ còn một bài "Cáo tật thị chúng" (Báo bệnh dạy 
chúng) rất nổi tiếng trong văn đàn Việt Nam. 





Trước hết, về phương diện văn chương, đây là một trong 
những bài thơ tuyệt vời, thường được trong giới nhà thiền 
hay những văn nhân thi sĩ nhắc lại cái hay, cái đẹp của ý tứ 
thơ vào những độ xuân về. 


Về phương diện ý nghĩa, bài kệ "Cáo tật thị chúng" của Man 
Giác Thiền sư, làm ra trước khi viên tịch, có ý nhắc các đệ tử 
rằng: xuân đến thì trăm hoa nở, xuân đi trăm hoa rụng, đó 
là qui luật tuân hoàn, như thiên nhiên có đến có đi, hoa có 
nở có tàn, con người có sinh có diệt. Điều này có thể nghiệm 
thấy qua mái tóc bạc trên đầu, thân thể bệnh tật, chuyện gì 
rồi cũng qua! 


Nhưng, đừng tưởng xuân qua hoa rụng hết, đêm qua, sân 
trước, vẫn còn nhánh mai. Nghĩa là đừng tưởng con người ra 
đi là cuộc đời kết thúc. Thực ra, cuộc đời vẫn tiếp diễn theo 
qui luật thiên nhiên, mọi người vẫn tiếp tục cuộc sống, cây 
cỏ vẫn tốt tươi trở lại sau mùa đông băng giá: xuân qua, hạ 
đến, thu sang, đông tàn! 


Lời thơ uyên áo, thiền vị, ý nghĩa tuyệt vời! Nhứt chi mai là 
niềm hi vọng, là cái tốt trên đời không thể mất, là sự tồn tại 
của các giá trị siêu việt. Người tục hiểu khác người tu, 
nhưng cả hai đều thấy có cái trường tồn bất diệt chi phối cõi 
đời này. Đó thiệt là điều đáng quí! Bài thơ quả là một thông 
điệp rất lạc quan! 


Ngoài giá trị thi ca tuyệt tác, bài thơ sáu dòng trên nói lên 
sở ngộ của một bậc thiền sư. Giữa dòng đời mọi vật đều vô 
thường, biến đổi: đến đi, nở tàn, ngày đêm, trước sau, vẫn 
có mặt cái thực tại như thật, cái thực tại luôn hiện hữu cùng 
với con người, mà con người thường không thấy, hay bị che 
khuất bởi các tướng sinh diệt. 


Thiền sư thì thấy rất rõ: hình ảnh nhánh mai vàng rạng rỡ 
trước sân của thời điểm xuân tàn. 


Không phải chỉ có nhánh mai ở bên ngoài cảnh vật, còn hiện 
diện một nhánh mai vàng rực rỡ trong tâm thức con người, 


dù cho tâm trạng phiền não của buổi xuân tàn. 


Bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, không gian và thời gian nào, 
con người cũng có điều kiện mỉm cười ngắm nhìn nhánh mai 
ấy, mặc cho sóng gió của lịch sử, hay bát phong của cuộc 
đời, cũng không đủ để dập tắt nụ cười ấy, nụ cười của một 
bậc thiền sư. 


Cái sở ngộ thực tại, cái thấy thực tại ấy, khiến hành giả sống 
rất lạc quan, sống với niềm tin không sinh không diệt trong 
cuộc sống. 


Há đây không phải là một sức mạnh tâm lý phi thường, đánh 
thức tâm thức con người, trước bao nhiêu cảnh xuân tàn đó 
hay sao? Đây mới thực sự là điểm sống của bài thơ trên, và 
là điểm sống của thi ca, văn chương thiền học Việt Nam. 


Về phương diện tu học, mùa xuân có đến ắt có đi theo qui 
luật tuần hoàn của thiên nhiên, không vĩnh viễn tồn tại, 
cũng không vĩnh viễn mất đi, có đi ắt có đến theo vòng sanh 
tử luân hổi. 


Con người cũng không tránh khỏi các qui luật này. Trong 
vòng sanh tử luân hồi, con người đã bao lần trải qua 4 giai 
đoạn: sanh, trụ, dị, diệt! Muốn thoát ly được sanh tử luân 
hồi, người tu theo Phật phải làm sao giác ngộ được bản tâm 
thanh tịnh bất sanh bất diệt. 





Trong cuộc sống, khi tiếp xúc với cảnh trần, tam con người 
sanh ra không biết bao nhiêu phiền não khổ đau. 


Muốn dẹp bỏ các tâm trạng bất an này, con người cần áp 
dụng tứ vô lượng tam: từ, bi, hy, xả. Khi các vọng tâm phiền 
não hoàn toàn dứt sạch, con người đạt được cảnh giới vô 
tâm. 


Vô tâm tức là không còn bị các vọng tâm phiền não gây khổ 
đau nữa, nói cách khác: tức là không còn tâm tham lam, sân 
hận, si mê, ganh tị, đố ky, làm phách, mac mỏ, y già, y tài, y 
giàu sang, dang thế lực, lăng xăng lộn xôn. 


Khi tất cả những thứ đó rơi rụng hết trơn, ví như xuân tàn 
hoa lạc tận, thì lúc đó bản tâm thanh tịnh, hay chân tâm, 
hiển lộ. Chân tâm bình đẳng là con người chân thật. Khi đó, 
con người chân thật sống trong an nhiên tự tại của niết bàn. 


Nếu như phiền não (tham, sân, si) chưa dứt sạch (hoa tàn 


chưa rụng hết tron), lam sao thay được chan tam, làm sao 
thay được nhứt chi mai? Vi như mặt trời luôn sáng tỏ, nhưng 
vì bị mây đen (phiền não) che khuất, ánh sáng trí tuệ không 
tỏ đó thôi! Nếu người nào hiểu được rõ ràng thì phước biết 
bao! Người nào bớt được phiền não khổ đau, thì người xung 
quanh cũng đỡ khổ biết bao! 


Cho nên kinh sách có câu: vô tâm tức niết bàn, chính là 
nghĩa đó vậy! 


Cũng như Thiền sư Mãn Giác đã nói: hoa rụng hết, tức là các 
phiền não rụng hết. Khi ấy, tâm thanh tịnh hiện tiền, cũng 
như một nhánh mai hiện diện nơi sân trước hồi đêm qua. 
Sân trước, sân sau, đêm qua, đêm nay, ngụ ý chỉ sự đối đãi, 
sự tương đối, trên đời này: có đúng có sai, có phải có quấy, 
có sáng có tối, có trước có sau, có chánh có tà, có đen có 
trắng, có ngày có đêm! 


Dù sống trong cảnh đời đối đãi nhị biên như vậy, nhưng nếu 
con người biết pháp môn tu tập, con người vẫn có thể giác 
ngộ được cái chân thật bất nhị, không còn thấy có hai, dù 
không gian, thời gian nào, dù người hay vật, sắc hay không, 
tượng trưng là: nhut chi mai! 





Thiền su Mãn Giác diễn ta mùa xuân theo thời gian cứ tuần 
hoàn qua lại, xuân đi rồi xuân lại đến. Sự sự vật vật cũng 
theo thời gian sanh diệt, đổi thay thay đổi, gọi là cuộc đời vô 
thường! 


Mỗi khi xuân đến thì thấy hoa nở, xuân đi thì thấy hoa rụng. 
Hoa rụng hoa nở theo thời gian tức là sanh diệt, diệt sanh 
liên tục không ngừng. Con người cũng cùng chung số phận 
đó, vì tóc trên mái đầu đã bạc trắng cả rồi! 


Như vậy, thời gian chi phối cả vạn vat lẫn con người, không 
có cái gì tồn tại mãi với thời gian. Tất cả chúng ta rồi đây 
cũng sẽ tuần tự ra đi, kẻ trước người sau, không ai tránh 
khỏi! 

Người đời thường bi quan trước sự vô thường biến đổi của 
cuộc đời như vậy, nhưng qua hai câu chót, Thiền sư Mãn 


Giác kết thúc thật tuyệt vời: 


Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận 


Dinh tién tac da nhut chi mai. 





Thiền su Man Giác nói: chớ bao xuân qua là hoa rụng hết, vi 
đêm qua trước sân vẫn còn nhánh mai. 


Thông thường, thời gian trôi qua, con người lẫn vạn vật, tất 
cả đều tàn phai hoại diệt. Nhưng trong khi cái vật chất hữu 
tướng bị hoại diệt đó, còn có một cái bất diệt, thời gian 
không hủy hoại được. Cũng như ngay trong thân năm uẩn 
sanh diệt vô thường của chúng ta, có cái thường hằng bất 
diệt, biểu trưng bằng một nhánh mai, tồn tại dù xuân đã 
qua. 





Tóm lại, cái tâm suy nghĩ phân biệt, lang xăng lộn xôn, là 
tâm duyên theo bóng dáng của trần đời bên ngoài. 


Tâm đó sanh diệt tùy duyên, tùy cảnh mà có, không thật. 
Còn bản tâm hằng tri hằng giác, không đợi nghĩ suy mới có, 
là tâm chân thật, là bản tâm thanh tịnh, không sanh không 
diệt. 


Bản tâm đó giúp mình, việc đến biết đến, việc đi biết đi. Bản 
tâm đó không hình không tướng, thênh thang trùm khắp. 


Chúng ta thường ngày sống với cái tâm phân biệt hạn hẹp, 
tốt xấu hơn thua nên gọi là mê, mê lầm. Cái tâm phân biệt 
thì tùy duyên, duyên tốt thì hành xử tốt, duyên xấu thì hành 
xử xấu, cho nên tâm trạng sanh diệt, thay đổi luôn luôn. 





Nếu người nào sống với cái tâm không sanh diệt trùm khắp 
thì gọi là giác, giác ngộ! Cái tâm chân thật không phân biệt, 
không sanh diệt, chính là cái “biết” đó thôi, không biến hoại 
và thường hằng. 


Qua bài kệ trên đây, Thiền sư Mãn Giác nhắc cho đồ đệ cũng 
như chúng ta biết thân này có sanh ắt phải tử, nhưng trong 


cái thân sanh tử đó có cái tâm chân thật bất diệt. 


Đây chính là cốt tủy của đạo Phật vậy. 





Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ 
cutranlacdao@yahoo.com 


cosophathoctinhquangcanada.org 


Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phat hanh: Nguyén Kim Vy. 

Đánh may : Tỳ-Khưu Thich-Chan-Tué 
Nguồn: Tỳ-Khưu Thích Chân Tuệ 
Được bạn: NHDT đưa lên 

vào ngày: 28 tháng 1 năm 2007 


